THIÊN VÀ TINH CẢM 


La Vi Quốc 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


THIÉN VÀ TINH CÁM 


La Vi Quóc 
THIÉN VÀ TÍNH CÁM 
Dịch giả Viên Châu 


(Trích trong phẩm: “Thiền và nhân sanh” trong tác phẩm 
cùng tên của tác giả La Vĩ Quốc) 


Người ta đều có thất tình lục dục, ngay cả nhà Phật “tứ đại 
giai không” cũng không phủ nhận được. Dưới ngòi bút của 
các nhà thơ những tình cảm vui sướng, ưu sầu, đau thương, 
oán hận, hối hận, phẫn nộ, sợ hãi v.v...đều có sự bộc lộ đầy 
đủ. 

Nói đến vui sướng, Vương Duy đời Đường nói: “Hoa đón 
niềm vui đều biết cười”. Mạnh Giao đời Đường nói: “Gió xuân 
đắc ý ngựa phóng nhanh” thật là vui tươi thanh thản, tự 
nhiên biết bao. Nói về ưu sầu, Lý Bạch đời Đường nói: “Sầu 
như nước sông dài vạn dặm”. Tân Khí Tật đời Tống nói: 
“Mong lên cao lâu để tránh sầu”. Thật là nỗi sáu liên miên, 
sao tránh cho được. Kể đến đau thương, Cao Minh đời 
Nguyên nói: “Như nuốc kim chỉ, đâm ruột nhói lòng”. Tào 
Tuyết Cần đời Thanh nói: “Người thất ý gặp việc thất ý, vết 
thương mới đắp vết thương cũ”. Thật là đau đớn khó chịu, 
qua ngày tày năm. Kể đến oán hận, Bạch Cư Dị đời Đường 
nói: “Hồng nhan chưa già ân đã đứt”. Ly Dục đời Nam Đường 
nói: “Hận đời dài như nước dài”, thật là sầu hận thâm trầm 
có ai biết được? Những câu thơ mang sắc thái tình cảm 
phong phú này, thật ra đều là sự phản ánh tâm lý của con 
người trong hoàn cảnh đặc biệt. Nếu chìm đắm trong mối 


tinh cám nào mà khóng thé tu thoát, thi có thé tu khién 
minh càng roi càng sáu. Quá vui, sé dác y vénh váo; quá uu 
sáu sé "tré dà bac tóc", quá dau lóng sé hai süc khoé. Và 
lai, tinh cám cüng có thé chuyén bién, khóng nghe nói "vui 
quá hoá buồn” sao? Y nghĩa sâu sắc của thiền chính là nói 
với người ta một cách không lộ dấu vết rằng: “ảo ảnh mơ 
mộng, biết quá khứ không gốc, đất nước, gió, lữa, ngộ vốn là 
không có”, theo cách nói của thiền: “Hỷ, nộ, ai, lạc” đều do 
vọng tưởng điên đảo mà sanh, thấu hiểu điều này thì có thể 
yên tâm không còn phiền não. 

Trên thế giới này, sự sung sướng không phải ai ai cũng có. 
Trái lại phiền não thì mỗi người đều có. Như phiền não của 
người nghèo là lo ăn lo mặc; phiền não của nhà giàu là sợ 
tài sản bị cướp, là suy nghĩ di sản phải phân chia như thế 
nào mới không để thân nhân trở mát. Phién não của người 
độc thân là tìm không được người bạn đời; phiền não sau khi 
kết hôn là có sự ràng buộc của gia dinh...Phién não phần 
nhiều là tình cảm chủ quan, có lúc là tự mình kết lấy phiền 
não. Trong “Đại Trí Huệ Của Phật Giáo Trung Quốc” có một 
mẫu chuyện tràn đầy lý thiền như sau: 

Ngày xưa, có một bà lão bất kể trời nắng cũng khóc, trời 
mưa cũng khóc, một năm có 365 ngày, hầu hết mỗi ngày 
đều sống trong sự khóc lóc, người ta gọi bà là: “Bà khóc”. 
Một hôm có vị Cao tăng hỏi bà: 

_ Bà cả, tại sao bà khóc mỗi ngày không ngừng? 

_Bạch thây! Tôi sinh được hai đứa con gái, đứa lớn gả cho 
người bán giày, đứa nhỏ gả cho người bán dù. 

Vị Cao tăng hỏi: 


_Dó không phải là rất tốt sao? 

_Thầy mà còn nói tốt! Tôi thật rầu muốn chết. Trời nắng dù 
của con gái nhỏ bán không được! Trời mưa ai mua giày của 
con gái lớn? 

_Bà cả, chớ rầu nữa! Bà hãy nghĩ như vầy: Khi trời nắng, 
tiệm giày của con gái lớn sẽ bán đắt; còn lúc trời mưa, dù 
của con gái nhỏ cũng bán chạy. Đó không phải rất tốt sao? 
_À...thì ra là vậy! Tại sao tôi không nghĩ ra? 

Bà lão được vị Cao tăng chỉ dạy, liền cảm thấy sung sướng, 
mặt mày vui tươi. Từ đó, bà không còn buồn rầu khóc lóc 
nữa. Ngày trời nắng, bà lão cũng cười, lúc trời mưa bà lão 
cũng cười. Vẻ buồn trên mặt bà đã mất hẳn. Như vậy, cùng 
một việc, bạn nhìn từ một góc độ khác nhau, bạn dùng cách 
tư duy khác nhau để nghiên cưu, thì sẽ có kết luận khác 
nhau. Bà lão đó trời nắng cũng khóc, trời mưa cũng khóc là 
tự mình chuốc lấy phiền não. Vị Cao tăng không có thay đổi 
hiện trạng, chỉ là đã điều chỉnh góc độ nhìn vấn đề của bà, 
khiến bà từ khóc trở thành cười, từ buồn trở thành vui. Chỗ 
kỳ diệu của thiền là tận sức thể nghiệm, thể nghiệm đời 
sống là tốt đẹp, đời sống là muôn màu, tương lai là sáng 
sủa, hãy đừng để cho phiền não vướng mắc. 

Đương nhiên cuộc sống khó tránh được vướng mắc của 
phiền não, vấn đề là làm thế nào thoát khỏi từ sự vướng 
mắc đó. Vả lại, phiền não cũng là một quá trình để rèn luyện 
con người. Phật Giáo cho rằng: “Phiền não tức Bồ đề”, đó là 
nói: phiền não là con đường tất yếu để đi đến trí huệ giác 
ngộ. Mỗi người chúng ta một hôm rơi vào phiền não sẽ cảm 


tháy phién nào bát an, và tü phién nào di ra thi dà tó ra 
thàm trám chính chán. 


Nguón: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyën Kim Vy. 


Nguón: Buddhismtoday 
Duoc ban: TSAH dua lén 
vào ngày: 16 tháng 7 năm 2004 


